Tiến sĩ Sunthorn Plamintr 


THIÊN PHẬT GIÁO 





VIÊN THỂ - THUẦN PHONG 
dịch 





ebook | www.vienchieu.org 


THIÊN PHẬT GIÁO 


Tu tập thiền định theo tiếng Pali là từ “bhavana”, có nghĩa là 
“phát triển, “tu dưỡng”, hay “trau dồi”. Bởi sự tu tập này liên 
quan trực tiếp đến tâm, nên từ “bhavana” đặc biệt ám chỉ quá 
trình mở mang tâm linh hay sự phát triển của tâm. Trên 
phương diện này từ tương đương trong Anh ngữ “meditation” 
không được chính xác và không nói hết ý nghĩa như từ 
“bhavana”. Khi sử dụng từ “meditation” theo thuật ngữ nhà 
Phật, chúng ta nên biết đặc tính và mục tiêu của sự hành trì 


trong nhà Phật. 


Thiền Phật Giáo là một phương tiện phát triển tâm linh. Nó đặc 
biệt chuyên về rèn luyện tâm, một hợp thể quan trọng nhất 
trong toàn thể con người. Vì tâm là dẫn đầu, là nguồn gốc chính 
của tất cả hành động về thân, khẩu, và ý, nên cần được tu 
dưỡng và phát triển một cách thích đáng. Thiền Phật Giáo là sự 
phát triển tâm linh đúng theo nghĩa thật của từ “bhavana”, vì 
nó nhằm mục đích không chỉ tạm thời giúp tâm tĩnh lặng, mà 


còn thanh lọc những phiền não trong tâm và những ảnh hưởng 


tiêu cực như ái dục, tham, sân, tật đố, lo âu, trạo cử, và phóng 
dật. Nó nuôi dưỡng và hoàn thiện những đức tính tích cực và 
lành mạnh của tâm, như tính tự tin, lòng từ bị, trí tuệ, năng lực, 
chánh niệm, định và tuệ giác thấu suốt mọi sự. Thiền định cũng 
là cách tu tập giúp ta thể hội giáo pháp và chứng ngộ cảnh giới 
cực lạc siêu việt của Niết-bàn. Nó là một phương thức huấn 
luyện hữu ích trên tất cả bình diện để chứng nghiệm, từ bình 
diện với những lo toan đời thường về những sinh hoạt hằng 
ngày cho đến bình diện đạt những chứng ngộ cao nhất và 


những cảnh giới siêu việt tâm linh. 


Thiền chủ yếu là một hoạt động kinh nghiệm, không phải là một 
đề tài tri thức được hiểu qua sách vở hay qua thông tin truyền 
lại. Nó chẳng phải là trốn tránh cuộc sống hay lẩn tránh trách 
nhiệm. Dù việc tu tập thiền định về hình thức đối với người 
chưa am hiểu có vẻ tách rời cuộc sống thực tế, mục đích cố hữu 
của nó vẫn liên quan rất mật thiết đến cuộc sống và kinh 
nghiệm hằng ngày của chúng ta. Thiền nghĩa là chánh niệm và 
có trí tuệ trong những gì chúng ta làm, nói, và nghĩ; còn có 


nghĩa là tỉnh thức nhiều hơn, và khả năng tự chủ cao hơn. Cho 


nên, nó không phải là một phương pháp tu tập không thích hợp 
đối với thế gian này, chỉ dành cho một thế giới khác gồm tu sĩ 
và những người tu khổ hạnh, nhưng nó là một trong những kỹ 
năng thiết thực có giá trị nhất giúp nâng cao đời sống thường 


nhật mỹ mãn hơn. 


CÁC LOẠI THIÊN 


Đạo Phật dạy nhiều phương pháp hành thiền khác nhau, nhưng 
tất cả đều quy về hai loại là thiền Định hay Chỉ (Samatha) và 
thiên Quán hay thiền Minh Sát (Vipassana). Loại thứ nhất chỉ về 
định hay sự tập trung (Samadhi), là một cách thức tu tập nhằm 
mục đích luyện tâm đạt đến tâm nhất cảnh tánh (cittekaggata). 
Loại thứ hai chỉ về tuệ giác, khả năng thấu suốt của tâm linh có 


thể nhận biết được thực tướng của các pháp. 


Thiền định nhằm mục đích đưa đến sự bình an và tĩnh lặng của 
tâm (cittaviveka) và nghị lực mạnh hơn, có thể dùng vào những 
mục đích thiết thực trong đời sống thường nhật. Qua nỗ lực 
bền bỉ và kiên trì, hành giả cũng có thể đạt đến những trạng 
thái huyền bí cao hơn gọi là định (jhana). Có tám tầng thiền 
định. Bốn tầng đầu là định sắc giới (rupajhana), và bốn tầng sau 
là định vô sắc giới (arupajhana), trong đó tầng cao nhất là Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ (nevasanna-nasanna-yatana). Tuy 


nhiên, tất cả những trạng thái huyền bí này đều được tạo nên 


và tác động bởi tâm. Chúng vẫn là vô thường và vẫn còn trong 


thế giới phàm phu. 


Thiền định được biết đến trước khi đạo Phật ra đời, nhưng nó 
được cải cách và tiêu chuẩn hóa theo hệ thống tu tập của nhà 
Phật. Tuy nhiên, tự bản thân thiền này không dẫn đến sự diệt 
khổ và thực chứng Niết-bàn, mặc dù nó có thể hữu dụng trong 
phạm vi nào đó để phát triển tâm linh. Trước khi thành đạo, 
chính đức Phật đã tu tập thiền định với các vị thây đương thời 
đã chứng ngộ cao, và Ngài đã đạt đến tầng thiền định cao nhất 
là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy vậy chẳng bao lâu, Ngài đã 
khám phá ra là cách tu tập này không rốt ráo và không thích 
hợp để đạt đến triệt ngộ. Định có thể là một công cụ dẫn đến 
cuộc sống hạnh phúc trong đời này (ditthadhamma- 
sukhavihara), nhưng thiền quán mới có thể thật sự thanh lọc 


tâm và chứng ngộ Niết-bàn. 


Thiền quán chính là một đóng góp của đạo Phật vào sự phong 
phú về tâm linh của thế giới. Đây là một phương pháp phân tích 


mà tầm quan trọng nhắm vào phát triển chánh niệm và biết 


được thực tướng. Bằng cách liên tục chú tâm đến thực tại hiện 
tiền đang kinh nghiệm, hành giả hoàn toàn hòa nhập với tự 
tánh và kinh nghiệm của chính mình. Hành giả nhận ra bản chất 
vô thường, đổi thay, khổ, và vô ngã nơi tất cả các pháp hiện 
hữu, đồng thời trực nhận thật tánh của các trạng thái nội tâm 
đang kinh nghiệm. Tất cả các pháp đều là không. Phân tích cho 
đến tột cùng thì không có gì đáng để chấp chặt vào là “tôi” hay 
“của tôi'. Hành giả tự nhận ra những tư tưởng thiện và ác sanh 
và diệt trong tâm, những cấu uế, những đức tính, thiện, ác, cao 
thượng và không cao thượng, v. v... tất cả đều được “thấy” và 
nhận ra đúng như thật tánh của chúng. Một khi thực tại đã 
được trực nhận và kinh nghiệm, chúng có thể bị phân tích và 
thẩm xét sâu xa hơn. Biết mình và biết sâu hơn về thực tướng 
các pháp là nhờ nỗ lực liên tục và kiên trì tu tập loại thiền quán 


này. 


SỰ PHỔ BIẾN CỦA THIÊN PHẬT GIÁO Ở TÂY 
PHƯƠNG 


Giáo sư Donald K. Swearer, một đệ tử lâu năm của đạo Phật, 
nhận xét: “Thiền Phật Giáo chắc chắn thu hút mọi người bởi 
nhiều lý do. Đối với một số người, nó tạo một nơi trú ẩn yên 
tịnh xa rời thế giới hỗn độn phức tạp ngày nay. Với những 
người khác, nó có thể là phương tiện phản quan nội tâm để 
hiểu được chính mình. Với những người khác nữa, nó là 
phương tiện để nỗ lực nghiêm túc nắm bắt cho được chân lý 
của đạo Phật.” Lời tuyên bố này tóm tắt rất rõ ràng làm thế nào 
thiền Phật giáo có thể phục vụ một mục đích thiết thực cho 
người dân Tây phương như thế, và nó có thể chứa những tiềm 
năng lớn lao giúp đáp ứng nhu cầu tâm lý xã hội của họ. Người 
Tây phương thông thường thực tế và hay sắp đặt sẵn mục tiêu 
cho mình. Họ không hài lòng với lý thuyết suông, mà thích kinh 
qua những kết quả của nguyên lý đưa ra. Thiền là một phương 


thức huấn luyện đáp ứng loại tâm lý này thỏa đáng. 


Cuộc sống căng thẳng ở xã hội Tây phương có thể là nguyên 
nhân mạnh nhất thu hút mọi người đến với thiền Phật giáo. Sự 
xem trọng vật chất quá mức, tranh danh đoạt lợi tàn khốc, và 
chạy theo các thứ được gọi là lạc thú cuộc đời hợp lại, tạo nên 
một xã hộâi đầy căng thẳng bức bách. Nhu cầu cạnh tranh để 
đạt đến đỉnh cao đang tàn nhẫn xô đẩy con người lao tới mà 
không có thời gian để ngừng nghỉ hay chậm lại. Sự tiêu thụ phí 
phạm biểu thị mối đe dọa nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và sự ổn định môi trường của thế giới. Lối buôn bán 
vô đạo đức đã đưa đến sự bất tín nhiệm giữa nhà sản xuất và 
người tiêu thụ. Xã hội dường như hỗn tạp hơn mức chúng ta 
chính thức được chuẩn bị để đón nhận. Sống trong bối cảnh 
như thế đã khiến một số người có khuynh hướng đi tìm sự khây 
khỏa và bình an trong sự yên tĩnh rất năng động của thiền Phật 
giáo. Qua hành trì, họ khám phá ra rằng cách thiết thực nhất để 
giải quyết các vấn đề của con người (cá nhân, xã hội, hay toàn 
cầu) là phải bắt đầu tại chính tâm và thái độ của họ. Thiền Phật 
giáo đưa ra nhiều kỹ thuật khác nhau để hiển lộ cái tâm trong 
sáng và có cách nhìn đời không bị lệch lạc, méo mó, và đây là 


nền tảng để thực sự giải quyết các vấn đề. 


Trong nhiều trường hợp, người Tây phương thích thiền Phật 
giáo không chỉ đơn thuần bị thúc đẩy bởi các vấn đề như căng 
thẳng hay bức bách, nhưng bắt nguồn từ niềm tin chắc thật 
trong Chánh Pháp và lòng hiếu kỳ muốn biết thực hành nó ra 
sao. Nhóm hành giả này gồm chủ yếu là thành phần trí thức và 
những người học Phật. Họ tìm thấy trong đạo có cái gì đó đáp 
ứng được những thắc mắc và nhu cầu của họ. Nhưng bất kể là 
động cơ gì, hành giả với tâm tha thiết luôn luôn nhận được lợi 
ích từ sự tu tập, và đó là một trong những đặc tính thu hút nhất 


của thiền Phật giáo. 


MỤC ĐÍCH THỰC TIẾN CỦA THIÊN PHẬT GIÁO 


Ngờ vực tiêu đề này là dấu hiệu của một sự hiểu sai thường có 
về thiền Phật giáo, phổ biến không những giữa những người 
không phải Phật tử, mà cả trong một số các giáo phái của Phật 
giáo nữa. Một số người cho là thiền không phụng sự những 
mục tiêu thực tế và chỉ là một sự lẩn tránh thực tại của cuộc 
sống thường nhật. Những người có cái nhìn sai lầm này không 
phân biệt được giữa một phương thức tu tập tích cực để đến 
được trạng thái lành mạnh, tĩnh lặng và quân bình tuyệt vời về 
tâm linh, và đây chính là thiên Phật giáo, với một sự tham gia 
thụ động vào những suy niệm huyền bí hoặc tụng thần chú, cái 
chẳng liên quan gì đến thiền Phật giáo. Họ còn không hiểu được 
rằng ngồi nhắm mắt hoặc lặp đi lặp lại những lời khó hiểu, là tự 
bản thân nó không làm nên thiền Phật giáo. Thiền Phật giáo 
chẳng bao giờ trốn tránh cuộc đời. Tu tập thiền này phần lớn 
dựa trên những sinh hoạt trong đời sống, kết quả của nó nhằm 
cải tiến chất lượng cuộc sống. Để phát triển sự tu tập đến mức 
độ cao hơn, nên ẩn cư với một chừng mực nào đó, hoặc sắp 


xếp môi trường chu đáo hơn, sẽ được thuận tiện hơn. Nhưng 


thiền Phật giáo mang ý nghĩa cao xa hơn là chỉ tu tập định lực. 
Thực vậy, đức Phật đã chỉ ra rằng nếu chỉ tu định thôi thì nó 
chướng ngại sự đạt ngộ giáo pháp cao thâm hơn. Tuy nhiên, 
hình ảnh vị sư bắt tréo chân ngồi thiền bất động như đá và 
chìm sâu trong định có thể đã gây một ấn tượng sai lầm chung 


cho đó là cách duy nhất để thực hành thiền. 


Bởi vì thiền, theo như từ gốc Pali “bhavana”, là sự phát triển về 
tâm, và bởi tâm là yếu tố quyết định tối quan trọng tác động và 
điều khiển mọi hoạt động của thân, khẩu, và ý, thực hành thiền 
có thể mang đến lợi ích vô biên. Lợi ích cao nhất về tâm linh có 
thể thành tựu qua thiền là giác ngộ viên mãn và chứng ngộ 
Niết-bàn. Tuy nhiên, Niết-bàn có thể dường như là một mục 
tiêu quá xa xôi đối với nhiều hành giả, những người chỉ đơn 
giản khao khát được những lợi ích thế gian hơn. Dưới đây là 
một số lợi lạc có thể được kinh nghiệm ngay lập tức trong lúc 


thực hành thiền. 


1. Thiền gia tăng sự hiểu biết về những tiềm lực ẩn sâu 


bên trong tâm và giúp chúng ta tích cực hơn trong cuộc sống. 


2. Thiền giúp củng cố và làm tăng thêm sức mạnh của ý 
chí, đồng thời tăng thêm cả tính tự tin. 

3. Thiền khiến tâm được bình thản và tự tại, không còn 
bất an, xao động, sợ hãi, lo âu. 

4. Bởi thiền gia tăng sự lành mạnh tâm linh, nó có thể 
ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của thân thể. Người không lo 
lắng hoặc bị những xáo động của tâm, tâm của họ vắng lặng, an 
nhiên thường có sức khỏe tương đối tốt. 

5. Thiền giúp tâm tập trung và an định hơn, nên có thể 
giúp nâng cao hiệu quả trong công việc hằng ngày và trong sự 
thực hiện bổn phận và trách nhiệm mình. 

6. Thiền làm tăng những phẩm cách đạo đức như lòng 
từ, lòng tốt, tính tự tin, trí tuệ, năng lực, tính kiên trì, tính quả 
quyết, v.v... 

7. Thiền giúp thanh lọc tâm khỏi các cấu uế như tham, 
sân, vị kỷ, tật đố, và cởi bỏ những thành kiến và mê lầm ngăn 
không cho ta nhìn thấy thấu suốt thực tại. Nhờ vậy thiền giả có 
thể thấy thực tướng của các pháp và hành xử tốt hơn trong đời 


sống. 


Lợi lạc từ sự thực hành thiền không ngằn mé. Những lợi lạc này 
được áp dụng cho cá nhân và giữa cá nhân với nhau, tùy theo 
tình huống và khả năng của chính thiền giả. Tuy nhiên, nên nói 
thêm vào đây rằng tầm mức lợi ích thu được từ việc hành thiền 
và mức độ thành công trong tu tập có thể tương quan với 
những yếu tố nhân duyên, như có hiểu đúng đề tài không, có 
kiên trì thực hành không, có tính tự tin không, và mức độ kiên 
trì đến đâu. Một vị thầy kinh nghiệm có thể giúp ích rất nhiều, 


đặc biệt trong những giai đoạn đầu tu tập. 


SO SÁNH THIÊN CHỈ (SAMATHA) VÀ THIÊN 
QUÁN (VIPASSANA) 


Samatha nghĩa là tĩnh lặng hay định (thiền chỉ), và Vipassana 
bhavana là một quá trình tu tập tâm linh mà trong đó chánh 
niệm (thiền quán) là yếu tố quan trọng nhất. Tuy rằng định và 
chánh niệm là hai khả năng khác nhau của tâm, có chức năng 
riêng, nhưng chúng lệ thuộc vào nhau và vì thế nên được kết 
hợp phát triển chung đồng đều với nhau. Thật vậy, chúng có 
thể được so sánh như hai đầu của một chiếc que. Nếu bạn nhấc 
một đầu lên, đầu kia sẽ lên theo. Như vậy cả hai không thể tách 
rời nhau, mặc dù theo chức năng chúng có thể giữ hai vai trò 


khác nhau. 


Sự tương quan giữa định và chánh niệm có phần tỉnh tế. Theo 
định nghĩa, định là khả năng của tâm duy trì sự tập trung vào 
một đối tượng duy nhất liên tục không gián đoạn. Để đạt trạng 
thái nhất tâm, sự chú tâm vào đề mục thiền cần chuyên nhất, 


mạnh mẽ không ngừng nghỉ trong khoảng thời gian dài . Việc 


này bao hàm phải sử dụng sức mạnh. Hành giả liên tục dùng 
sức mạnh ý chí để duy trì sự chú tâm vào đề mục thiền định. 

Trái lại, chánh niệm không đòi hỏi lực hay ý chí nào để duy trì 
sự tập trung của tâm hơn mà chỉ đơn giản dùng sự tỉnh thức để 
quán đối tượng. Liên tục thực hành chánh niệm giúp tri giác 
tỉnh tế bén nhạy hơn và có thể nhận ra thực tướng các pháp. 
Khi cùng phát triển với định, chánh niệm giữ nhiệm vụ chọn lựa 
một đối tượng để tập trung và khéo giúp duy trì sự tập trung 
vào đối tượng. Đó chỉ là một trạng thái tỉnh thức trước đối 
tượng quán, trong đó không có yêu và ghét, không dùng sức 


mạnh ý chí hay bị dính mắc, chấp chặt. 


Nếu chánh niệm mạnh, chắc chắn định mạnh hơn, và ngược lại. 
Tương tự như ánh sáng mặt trời chiếu qua kính hiển vi. Khi 
những tia nắng tụ hội qua kính hiển vi, sức tập trung quá mạnh 
đến nỗi phát ra lửa. Để tự nhiên, mặt trời có thể không đủ sức 
tạo nên lửa, mặc dù chắc chắn nó chứa tiềm năng làm nên 
chuyện đó. Cho nên, thấu kính là một công cụ thực hiện tiềm 
năng sẵn có của mặt trời. Cũng như vậy, tâm người có sức 


mạnh rất lớn lao và tiềm năng bao la có thể được khai thác và 


đem sử dụng nhờ tu tập định. Khi tâm được định cao, chánh 
niệm có thể giúp tri giác nội tại tỉnh tế hơn và năng lực tâm bén 
nhạy hơn. Cuối cùng điều này đưa đến sự phát triển tuệ giác 
thấu suốt giúp hành giả có thể nhận ra bản chất thật không bị 
méo mó của các pháp , đồng thời thanh lọc tâm khỏi các phiền 


não uế trược. 


Về phương pháp và áp dụng, chánh niệm rộng rãi hơn và bao 
hàm toàn diện hơn định. Chánh niệm là bao hàm, trong khi 
định là loại trừ . Vì chánh niệm có khả năng nhận tất cả kinh 
nghiệm và hiện tượng làm đối tượng quán sát, nó biểu hiện 
một chức năng toàn diện. Khả năng được chọn dùng làm đối 
tượng quán sát của nó và để áp dụng quán sát là không giới 
hạn. Chánh niệm có khả năng thâu nhận và tiếp cận mọi thứ 
nằm trong phạm vi giác quan và kinh nghiệm tâm linh, không 
loại trừ thứ gì, trong khi định chỉ tập trung vào một đối tượng 
duy nhất đã được chọn cho mục đích quán sát và loại bỏ tất cả 
thứ khác. Về cơ bản, chính định tạo nên năng lực tâm linh và sự 
tĩnh lặng cần thiết cho tâm mà chánh niệm cần có để thâm 


nhập sâu hơn vào những tầng mức sâu kín của ý thức con 


người. Nếu định là năng lực, chánh niệm điều khiển và hướng 
dẫn hướng đến năng lực ấy. Định và chánh niệm (chỉ và quán, 
hay định và tuệ) phát triển đồng đều sẽ đưa đến mức độ liễu 
ngộ và tuệ giác cao thâm hơn, và đây là điều quan trọng sống 


chết trong việc tu tập tâm linh. 


Chánh định là trạng thái nhất tâm lành mạnh hỗ trợ cho trí tuệ 
và củng cố các đức tính lành mạnh khác. Nhờ năng lực của 
định, những tâm ô nhiễm như tham dục, ác ý, giải đãi, trì trệ và 
trạo cử bị suy yếu đi, tạo cơ hội cho những đức tính thiện lành 
sanh trưởng. Nếu sức định yếu hay tâm trượt khỏi đối tượng 
quán, chánh niệm lập tức ghi nhận điều đó và giúp định trở lại 
mạnh mẽ với sức chuyên chú vào đối tượng quán như cũ. Chức 
năng của định là ổn định tâm và giữ tâm chuyên chú liên tục. 
Chánh niệm đóng vai trò hỗ trợ và thêm vào đó, tiếp tục hoạt 
động từ phạm vi chấm dứt hoạt động của định. Theo lối này, 
định và chánh niệm hoạt động hỗ tương cho nhau và lệ thuộc 
vào nhau xuyên suốt toàn quá trình tu dưỡng tâm linh, gọi là 


thiền. 


THIÊN CÓ ÍCH KỶ KHÔNG? 


Có một số điểm cần xem xét ở đây. Đầu tiên, không thể gọi 
thiền là một hoạt động ích kỷ, hay những thiền giả là những cá 
nhân chỉ biết có mình, cũng như không thể công kích các sinh 
viên cao đẳng đi học và tập trung vào việc học của họ là ích kỷ 
không quan tâm đến các vấn đề xã hội. Thiền trên căn bản là 
một khóa tu tập, và một trong những kết quả tự nhiên nhất của 
sự tu tập ấy là phá tan được phần nào hoặc toàn bộ tính ích kỷ. 
Cũng như việc theo học trường cao đẳng trang bị cho ta có khả 
năng lớn hơn để làm lợi ích và góp phần cho xã hội, tu tập thiền 
giúp ta làm điều thiện giúp người với lòng hy sinh và cống hiến 
nhiều hơn. Tuy nhiên, học càng cao không nhất thiết là mức độ 
vị kỷ càng giảm, trong khi sự thăng tiến về tinh thần lại giảm 
được lòng vị kỷ. Học thức càng cao thậm chí có thể đưa đến kết 
quả là càng ít làm lợi ích cho xã hội nếu cá nhân quyết định việc 
làm và hành động của mình theo động cơ thúc đẩy của lòng 
tham và sự vị kỷ quá lố. Ngược lại, thiền không bị những hạn 
chế đó, bởi những gì thực sự đạt được trong khóa tu tập là loại 


trừ tâm tiêu cực, đặc biệt là tính vị kỷ, và nuôi dưỡng những 


20 


tâm tích cực như lòng từ, bi, và trí tuệ. Chẳng những không vị 
kỷ, thiền còn là những hoạt động hoàn toàn tích cực và có đạo 


đức. 


Thứ hai, cần phải lập lại ở đây là thiền không nhất thiết có 
nghĩa ngồi tréo chân, nhắm mắt, tụng chú. Ai nghĩ rằng thiền 
chỉ là một tham gia thụ động với cái tâm chẳng liên hệ gì đến 
cuộc sống của thế gian là một sự sai lầm lớn. Thiền Phật giáo 
hướng dẫn cách xử sự với cuộc sống. Nó là một hoạt động hết 
sức thiết yếu. Thiền có thể được thực hành trong khi ăn, uống, 
làm vườn, làm nông, và các loại hoạt động khác, dù nó có tính 
cách cá nhân hay đoàn thể xã hội. Cho nên nói thiền là một 
hành động vị kỷ thật không đúng. Quả thật, không có gì xa sự 


thật hơn. 


Thứ ba, thiền là cái chúng ta hằng sống, không phải chỉ đơn 
giản là một phương thức tu tập thôi. Người ta thường kể đức 
Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài thường xuyên an trú trong 
thiền định, nhưng các Ngài rất tích cực làm việc giúp người 


khác hạnh phúc và an lạc, chẳng mong đền đáp. Những hoạt 


21 


động của các Ngài tạo nên lợi lạc lớn cho xã hội và loài người 
như thế vì tâm các Ngài không còn tham đắm, ích kỷ, ác độc, và 
các loại cấu uế khác. Những người quá gấp tham gia vào các 
hoạt động xã hội chưa kịp chuẩn bị đầy đủ nền móng tinh thần 
cho chính bản thân chắc chắn gây nhiều điều hại hơn lợi. Dù họ 
có tìm cách phục vụ được chút gì cũng ít nhiều tăng thêm bản 
ngã của họ. Trong lịch sử tôn giáo không thiếu gì những ví dụ 
này, như cuộc viễn chinh thập tự giá, các vụ án xử những người 
sử dụng ma thuật tại Salem, và như Ban Thẩm Tra của giáo hội 
Thiên Chúa Giáo La Mã nhằm đàn áp nhóm cải giáo, và đó là 
những chứng cớ nói lên con người có thể trở thành nguy hiểm 
biết bao nếu những tâm cấu uế của họ chưa được thanh lọc 
thích đáng. Thực hành thiền định ta biết được những tâm niệm 
của chính mình, biết chỗ mạnh, yếu, và biết những tâm sở vi tế 
khác, kể cả những hành động có vẻ như hữu ích cho xã hội, 


trong đó có thể xuất hiện tính vị kỷ. 


22 


THIÊN CÓ PHẢI LÀ MỘT SỰ TRỐN TRÁNH 
KHÔNG? 


Câu hỏi này còn chứng tỏ một sự hiểu lầm nghiêm trọng khác 
về thiền Phật giáo. Sự thanh lọc tâm là một trong nhiều lợi ích 
do thực hành thiền. Nó không phải là mục tiêu duy nhất của 
phương thức rèn luyện tỉnh thần này. Thanh lọc tâm không 
phải là bác bỏ hay trốn tránh thực tế. Ngược lại, quá trình tu 
tập đòi hỏi hành giả học nhận ra thực tại ngay khi chúng sanh 
khởi, từ giây phút kinh nghiệm này qua giây phút kinh nghiệm 
khác. Thực vậy, thiền là một lối tu tập táo bạo nhất, lối tu buộc 
ta phải học cách trực tiếp đối đầu với thực tế. Không có cách 


nào tốt hơn để đương đầu với thực tại bằng tu tập thiền định. 


Những thực tại cuộc sống ta phải đối phó không chỉ là các hiện 
tượng bên ngoài, như động đất, lũ lụt, bịnh AIDS, trẻ em mại 
dâm, hoặc những mức độ tội phạm cao. Còn có những thứ thân 
cận hơn nữa ta phải đương đầu là những kinh nghiệm nội tâm 
ta nhận biết qua từng sát na. Những kinh nghiệm này cũng có 


thực và hiển nhiên không kém những biến cố có vẻ cụ thể hơn 


23 


đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Chúng là những thực tại 
cấp bách nhất ta phải đương đầu, và nếu ta không biết cách xử 


lý thỏa đáng, sẽ có cơ ta tạo thêm vấn nạn. 


Thiền Phật giáo, đặc biệt là thiền quán, tiêu biểu cho cách hành 
thiền độc đáo là hành giả được tu tập để nhận biết thực tại 
không qua thành kiến, và kinh nghiệm cuộc sống một cách đầy 
đủ xác thực. Chúng ta học cách vượt qua những định kiến và 
những ảo giác sẵn có của chúng ta, đồng thời cố gắng theo cách 
phân tích để có thái độ khách quan trước những kinh nghiệm 
của mình. Điều này khiến chúng ta có thể nhận ra thực tướng 
của các pháp, chứ không còn phải thấy chúng qua cách chúng 
ta bị nhân duyên tác động, dù tích cực hay tiêu cực. Quan trọng 
nhất là chúng ta học làm thế nào để thấy được chính mình một 
cách rõ ràng, minh bạch; hiểu được phẩm cách, tính khí, và 
những khiếm khuyết của chính mình. Thiền Phật giáo là một 
phương pháp cao thượng chấp nhận thực tế. Nó là phương 


cách thực tiễn nhất để đối diện với thực tế đời sống. 


2á 


TU THIÊN CÓ THÀNH ĐIÊN KHÔNG? 


Nói thiền có thể làm cho điên cũng giống như quả quyết rằng 
ăn có thể bị chết, hay đánh răng có thể gây tổn thương miệng. 
Thật ra, điên hay mất trí có thể do nhiều nguyên nhân. Những 
sinh hoạt bình thường như học ở trường Cao đẳng, buôn bán 
kinh doanh, chơi cổ phiếu, và ngay cả những vấn đề tình cảm, 
tất cả đều có thể đưa đến sự điên loạn. Nó thật sự tùy thuộc 
vào thái độ tâm thức của mỗi cá nhân và những hoạt động trên 
được thực hiện như thế nào. Nếu chúng ta học hành quá độ cả 
ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, hay làm việc liên tục không 
ngủ nghỉ, sẽ có cơ bị bịnh tâm thần hay các chứng loạn chức 
năng thần kinh. Cũng có những câu chuyện kể về các mối tình 
ngọt ngào trở thành chua cay, trải qua những đau đớn của trái 
tim tan nát, những tình nhân ấy tâm trí mất quân bình thành 
điên loạn. Hầu như bất cứ cái gì cũng có thể được nêu ra là 


nguyên nhân gây rối loạn thần kinh. 


Những ai quả quyết thiền có thể sanh bịnh điên thật sự không 


hiểu biết gì về thiền Phật giáo và cách thực hành như thế nào. 


25 


Chẳng những không gây rối loạn thần kinh, thiền còn là một 
nghệ thuật tỉnh tế đưa sự lành mạnh về tỉnh thần lên mức độ 
tốt nhất. Chúng ta đã thấy trong việc tu tập thiền, chánh niệm 
là yếu tố quan trọng nhất, phải được liên tục phát triển và thực 
hành trong phạm vi kinh nghiệm tâm sinh lý của chúng ta từng 
mỗi phút giây. Điều này đưa đến sự tăng trưởng các đức tính 
khác như từ bi, rộng lượng, đạo đức, trí tuệ, nghị lực, kiên 
nhẫn, và vị tha. Như vậy là đủ lý do xác đáng để khẳng định 
rằng thiền thật sự không những đưa đến sự ổn định về tinh 
thần và tâm lý lành mạnh mà còn góp phần lớn lao về tiến bộ 


tâm linh, nâng cao đời sống cá nhân và xã hội. 


Có điều chắc chắn là những người hệ thần kinh bất bình 
thường, như những người bị rối loạn thần kinh trầm trọng, thí 
dụ bịnh tâm thần phân liệt hoang tưởng, thì không thể đủ điều 
kiện thực hành thiền. Những người này có khuynh hướng biểu 
lộ những hành vi thất thường không thể tự kiểm soát được, và 
chắc chắn có bị mất trí ở mức độ nào đó. Nếu họ ham mê thực 


hành thiền mà không lo nhờ bác sĩ chuyên khoa thích hợp chữa 


26 


lành bịnh cho mình trước đã, thì không mong gì họ đạt kết quả 


tốt trong sự tu tập. 


Cũng có những người phát biểu một số quan niệm về thiền và 
bắt đầu tự mình đi sâu vào việc tu tập theo những quan điểm 
đó. Không có kiến thức hay sự hướng dẫn đúng đắn về cơ bản, 
những lối thực hành như thế sẽ đưa đến kết quả mất thăng 
bằng tâm linh và bị ảo giác. Nhưng không thể cho rằng thiền 
chịu trách nhiệm với những hiệu quả tiêu cực này. Thiền Phật 
giáo hoàn toàn an toàn và lành mạnh khi được áp dụng tu tập 
với những tâm trí bình thường thích hợp và dưới sự hướng dẫn 


của vị thầy có khả năng. 


27 


PHƯƠNG PHÁP THIÊN 


Vì không đủ chỗ, không thể nêu hết tất cả phương pháp hay chỉ 
tiết của việc thực hành thiền định ra đây. Tuy nhiên, chúng tôi 
có thể thảo luận những khái niệm và những kỹ thuật cơ bản 
nhất trong việc tu tập nầy để người đọc hiểu rõ ràng thiền 
được thực hành như thế nào trong những giai đoạn đầu. 
Những ai quan tâm, có thể áp dụng mà không sợ nguy hại hay 


bị những tác dụng ngược lại nếu tuân thủ thực tập điều độ. 


Định được phát triển bởi nhất tâm chuyên chú tập trung vào 
một đối tượng quán hay đề mục thiền đã được chọn. Có rất 
nhiều loại đề mục thiền có thể dùng tu tập thiền, và bốn mươi 
đề mục được đặc biệt giới thiệu trong kinh điển Phật giáo, dù 
chắc chắn nhiều thứ khác cũng có thể đưa vào danh sách này. 
Những đề mục cổ điển là hơi thở của chính mình, hình ảnh đức 
Phật, ánh sáng đèn nến, một đĩa có sơn màu hay miếng vải 
nhuộm được căng trên khung tròn (kasina), nước, hư không, v. 
v... Sở dĩ nhiều thứ khác nhau được đưa ra như thế là để cho 


hành giả với những sở thích và tính khí khác nhau có thể chọn 


28 


lựa rộng rãi. Một đối tượng thích hợp sẽ khiến cho việc thực 


hành được dễ dàng hơn và bảo đảm tiến bộ tốt hơn. 


Nếu muốn, hành giả ban đầu có thể thí nghiệm nhiều đối tượng 
quán khác nhau để xem cái nào thích hợp nhất. Thông thường, 
việc này không cần thiết nếu ta quyết định khởi đầu việc tu tập 
với một phương tiện tiện lợi như hơi thở của chính mình. Một 
đề mục thiền gọi là tốt là thứ mà hành giả thấy dễ đưa đến 
định. Một vị thầy kinh nghiệm có thể giúp hành giả dễ dàng lựa 
chọn chính xác. Nếu tự chọn, thiền sinh có thể thí nghiệm đến 
khi hài lòng với sự chọn lựa của mình. Tuy nhiên, một khi quyết 
định đã được thực hiện, nên kiên trì theo đến cùng đề mục 
thiền định ấy hơn là tiếp tục thay đổi hoài, nếu không thì hành 


giả sẽ trở nên lúng túng và việc tu tập sẽ không tiến bộ tốt. 


Pháp môn tu định bằng cách chú tâm liên tục vào hơi thở trong 
một thời gian lâu được đức Phật ca ngợi là thích hợp cho tất cả 
các loại tính khí. Pháp môn này phổ biến đến độ hầu như được 


chỉ dạy trong tất cả các truyền thống Phật giáo. Nó rất thuận 


29 


tiện nên ngay cả trẻ em được hướng dẫn đúng cách cũng có thể 


thực hành được. 


Có nhiều cách khác nhau để phát triển việc tu định nương vào 
hơi thở. Nói cách khác, có nhiều pháp môn và phương tiện khác 
nhau dùng hơi thở mình làm đối tượng để tu tập định. Như vậy 
có thể nói đây là những biến thể khác nhau của cùng một pháp 
môn, và các biến thể này quá nhiều không thể kể hết. Mỗi trung 
tâm tu tập thiền định có thể thích sử dụng phương thức này 
hơn phương thức kia, mặc dù tất cả các phương thức đều có 
giá trị và đem lại lợi lạc. Để minh họa, chúng tôi có thể nói về 
pháp môn sử dụng từ Pali hai vần “Bud-dho” như là một cách 


hỗ trợ để tu định. Cách thức thực hành như sau: 


Ngồi tréo chân, đặt chân phải lên trên chân trái. Giữ lưng thẳng 
đứng nhưng đừng cứng khó chịu. Nếu chân của bạn bị cứng, 
không quen theo kiểu ngồi tréo chân, và bạn thấy tư thế này 
không thoải mái, thử dùng gối lót ngồi để trọng lượng thân thể 
bớt đè lên chân bạn và bàn chân được hở dễ chịu hơn một 


chút. Nếu vẫn khó khăn, bạn có thể ngồi trên ghế, tuy rằng đây 


30 


không phải tư thế cổ truyền. (Hầu hết người Á châu ngồi bắt 
tréo chân một cách dễ dàng). Người ta cho rằng ngồi theo tư 
thế cổ truyền tạo một cảm giác vững chãi, giúp bạn chuẩn bị 
cho việc thiền quán tiếp theo. Dù gì bạn cũng phải cảm thấy đủ 
thoải mái để không phải thay đổi tư thế trong một khoảng thời 


gian nhất định suốt thời thiền. 


Sau khi đã ổn định tư thế ngồi, hai bàn tay đặt lên chân và sát 
vào lòng, bàn tay phải nằm trên bàn tay trái, lòng bàn tay ngửa 
lên. Nhắm mắt và bắt đầu thư giãn toàn thân. Bạn có thể thư 
giãn từng phần trong thân, khởi đầu từ trên đầu xuống và thư 
giãn tất cả các cơ bắp trong mỗi phần. Làm chậm rãi, thong thả, 
và có hệ thống. Không trừ một phần nào trên cơ thể. Việc này 
sẽ mất khoảng hai đến ba phút, và khi bạn hoàn tất giai đoạn 
chuẩn bị này, tâm bạn cũng phải hòa nhập thích đáng với việc 
tu tập thiền định này cho đúng cách. Bạn nên hoàn toàn thư 
giãn, nếu không thì việc thiền quán sẽ trở thành một gánh nặng 
hơn là niềm vui tinh thần đúng theo bản chất của nó. Không chỉ 
thân được thư giãn, bạn phải tập làm sao để tâm không còn 


những căng thẳng tâm lý, bằng cách lúc ấy nên buông bỏ hết 


31 


mọi lo toan tính toán làm rộn tâm trí hoặc làm tâm bất an. Nên 
lưu tâm những chỉ tiết nhỏ khác trước khi ngồi, như là xem cửa 
khóa chưa, bếp ga hay máy truyền hình tắt chưa, và điện thoại 
rút dây ra hay dời đi chỗ khác, nơi mà không làm phiền bạn 
chưa. Những thứ này cũng giúp cho việc tu tập thiên được thú 


vị và bảo đảm thành công hơn. 


Sau khi đã thư giãn và an định được đôi chút, hãy chú ý đến hơi 
thở ra vào của bạn. Bây giờ bạn mới biết rõ hơi thở của mình, 
còn trước đó gần như không hề lưu tâm. Tiếp tục chú tâm 
chuyên nhất vào chỉ hơi thở ra vào của bạn thôi, ngoài ra không 
để ý đến thứ gì khác cho đến khi tâm trở nên an tịnh, lặng lẽ 
hơn. Trong tâm lặp đi lặp lại âm “Bud” (như trong từ “Buddha”) 
khi bạn hít vào, và âm “dho” khi bạn thở ra. Làm cho khớp mỗi 
âm của từ “Bud-dho” với hơi thở vào và hơi thở ra để chúng 
hoàn toàn đồng nhất với nhau. Giữ cho thân bất động và tâm 
lặng lẽ trong suốt thời gian quy định của buổi tập thiền. Trong 
trường hợp rất có thể xảy ra là tâm bạn bị xao lãng hoặc bắt 
đầu chạy lung tung, hãy nhẹ nhàng đưa tâm trở về tập trung 


vào đối tượng quán là hơi thở vào ra của mình. Tiếp tục hành 


32 


như thế, tâm của bạn từ từ sẽ nhập lại thành một với hơi thở 


và đạt được trạng thái nhất tâm. 


Trong kỹ thuật tu tập thiền định này, động tác hít vào và thở ra 
được sử dụng như công cụ giữ tâm yên và tập trung. Đọc thầm 
trong tâm từ “Bud-dho” là để tăng cường sức tập trung. Một số 
thiền sinh có thể thấy quan điểm này tiện lợi để duy trì sự tập 
trung hơn. Đối với Phật tử, kỹ thuật này thêm một hương vị 
mới lạ vào niềm tin của họ đối với pháp môn tu tập, vì trong 
tiếng Pali, từ “Bud-dho” quả thật có nghĩa là Phật. Một số thiền 
giả thích dùng chóp mũi làm điểm tập trung của tâm. Số khác, 
đặc biệt là những người mới tu tập thiền, lại thích theo dõi sự 
chuyển động của hơi thở vào từ lỗ mũi xuống đến bụng, và sự 
chuyển động của hơi thở ra từ bụng đưa lên mũi. Phương pháp 
theo hơi thở là dạng phổ thông nhất của thiền Phật giáo. Tính 
thực tiễn và sự lợi ích của nó được công nhận khắp các nơi Phật 
giáo được truyền bá. Sự kết hợp từ “Bud-dho” vào việc thực 
hành hiển nhiên là một đóng góp của người Thái-lan, và 


phương pháp này rất thông dụng trong nước họ. 


33 


NHỮNG MỨC ĐỘ ĐỊNH KHÁC NHAU 


Hiển nhiên, sức định thay đổi tùy theo các giai đoạn tu tập khác 
nhau. Những lời chú giải trong nhà Phật đề cập đến ba mức độ 
định. Thứ nhất, sát na định (khanika samadhi), là một tính chất 
của tâm vốn thông thường trong tất cả chúng sanh. Đây là khả 
năng thiết yếu tất cả chúng ta đều cần đến trong sinh hoạt 
thường nhật, và chúng ta có thể kinh nghiệm điều này ngay cả 
khi chúng ta đang thực hiện những công việc thế tục nhất, như 
ăn, uống, đọc, viết thư, hay lái xe. Thật vậy, dường như ta 
không thể làm được bất cứ nhiệm vụ gì có hiệu quả mà không 
có một mức định nào đó. Cũng vậy, có thể nói khả năng hay 
hiệu quả làm việc của chúng ta phần lớn tùy thuộc vào mức độ 
tập trung, tức là sức định mà chúng ta có thể vận dụng được 
trong khi hoàn thành công việc của mình. Vì vậy, mức độ định 
cao hơn hầu như luôn luôn có nghĩa là công việc làm sẽ tốt hơn. 
Tuy nhiên, loại định này khó kiểm soát và không được bền lâu. 
Nó chỉ có trong từng sát na. Thông thường, định này được kéo 
dài do chúng ta chú tâm vào đối tượng kích thích giác quan 


trong phúp giây kinh nghiệm đang diễn tiến. Ngay khi sự chú 


3á 


tâm yếu đi, chúng ta cũng sẽ bắt đầu mất sức định và sẽ phải 


tập trung chú tâm trở lại. 


Mức độ thứ hai gọi là cận hành định, access or approximate 
concentration (upacara samadhi), một dạng định tiến triển hơn 
có thể đạt được qua quá trình phát triển tâm linh đã được đề 
cập ở trên. Ở giai đoạn này, tâm của thiền giả đã cao vượt 
ngoài lớp ý thức bình thường, nhưng chưa được đưa vào sâu 
trong định. Trạng thái nhất tâm chưa ổn định dễ bị giao động ở 
một mức nào đó, mặc dù trạng thái này có thể dễ kiểm soát 
hơn loại định thứ nhất. Định ở mức độ này làm cơ sở cần thiết 
cho sự tu tập thiền quán, và ta không cần phát triển thêm loại 
định này nếu đã chọn phát triển theo thiền quán. Tuy nhiên, 
nếu hành giả muốn tiếp tục tu tập về định, giai đoạn này là 
phần chuyển tiếp quan trọng từ chỗ tâm hành giả đã đạt đến 
tầng mức cao hơn về tâm linh và đang hòa nhập trọn vẹn vào 


trạng thái nhất tâm cao hơn nữa, và bền bỉ hơn. 


Tầng thứ ba là tịnh chỉ định, attainment concentration (appana 


samadhi). Đây là giai đoạn thiền giả đạt được trạng thái nhất 


35 


tâm bần bỉ, ổn định, và hoàn toàn kiểm soát được. Nghĩa là ở 
mức định này, hành giả đang ở tư thế có thể duy trì định lực lâu 
theo ý mình, và sức định đạt đến chỗ thâm sâu đến nỗi không 
yếu tố nào bên ngoài có thể khuấy động được. Hành giả làm 
chủ mình hoàn toàn. Sức tự chủ này có tiềm năng có thể thách 
thức cả luật thiên nhiên. Hành giả hòa nhập trọn vẹn với đề 
mục thiền đến độ dường như mình với nó là một. Loại định này 
làm nền tảng cho thiền na (jhana) hay an chỉ định, (absorption). 
Từ mức định này, hành giả nhập vào tầng định thứ nhất, và nếu 
kiên trì nỗ lực, sẽ tiến xa hơn nữa để đến những tầng định cao 


hơn. 


3ó 


NHỮNG LỢI ÍCH CAO HƠN CỦA ĐỊNH 


Qua những điều bàn ở trên chúng ta thấy muốn được thiền 
định phải có lực, sức mạnh ý chí, và làm chủ được tâm. Nội lực 
sinh từ một sức định cao có thể dùng chi phối người khác và 
các sự việc. Đây vẫn còn là bước đầu so với những gì đạt được 
ở những giai đoạn phát triển tâm cao hơn, và những lực này 
không phải là mục tiêu đích thực của việc tu tập thiền định, và 
không được đức Phật khuyến khích. Do những hạn chế của đời 
sống hiện đại, ít người dám dành trọn vẹn thời gian thực hành 
thiền như những ẩn sĩ trong hang núi hay rừng sâu. Tuy nhiên, 
nếu ta chuyên chú kiên trì cho đến khi đạt được tịnh chỉ định, 
thì có thể tiếp tục để thành tựu bất cứ tầng nào trong tám tầng 
an chỉ định. 

Bốn tầng an chỉ định đầu (theo A tỳ đạt ma thì có năm) đạt 
được nhờ tu tập định với đề mục thiền là một số vật cụ thể như 
đất, lửa, nước, hoặc “Kasina” (đĩa sơn màu)... Tầng an chỉ định 
nào thành tựu trong giai đoạn tu tập này gọi là định sắc giới 


(rupajhana). 


37 


Bốn tầng kia gọi là định vô sắc (arupajhana). Tu loại định này, 
hành giả không chú tâm tập trung vào các vật cụ thể mà sử 
dụng ý niệm trừu tượng làm đề mục của thiền. Các đề mục ý 
niệm này gồm không vô biên xứ (akasanancayatana), thức vô 
biên xứ (vinnanancayatana), vô sở hữu xứ (akincannayatana), 
và phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasannanasannayatana). Để 
thực hành định vô sắc, hành giả trước phải đạt được bốn tầng 


định sắc giới. 


Định gia tăng sức mạnh của tâm, và sức mạnh của tâm có thể 
lên cao tới độ hành giả có thể thực hiện những điều kỳ lạ về 
tâm linh, hay ta có thể gọi là 'thi triển thần thông' hoặc 'phép 
lạ,' dù một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng thần thông hay 
phép lạ đều không phải là mục đích của thiền Phật giáo. Thật 
vậy, đức Phật thậm chí còn chế giới cấm chư tăng không được 
biểu diễn thần thông như những kỳ công, bởi thần thông có thể 
làm cho những người kém hiểu biết xao lãng, không nhớ đến 
mục tiêu quan trọng của mình là tiến bước trên đường giác 
ngộ, giải thoát khỏi luân hồi (Samsara), mà đó mới thật là mục 


tiêu đích thực của đạo Phật. Theo hệ thống thiền Phật giáo, 


38 


chánh định là căn bản cho tuệ giác. Nó là một phương tiện đưa 


đến mục đích, chứ chính nó không phải là mục đích. 


39 


THỰC HÀNH THIỀN QUÁN 


Ở đây đúng ra phải miêu tả dài mới đủ, nhưng vì trong khuôn 
khổ hạn hẹp này và để cho các phần cân đối với nhau, chúng tôi 
phải giới hạn luận bàn ngắn gọn về phương pháp thực hành loại 


thiền đặc trưng này của Phật giáo. 


Để rõ ràng, chúng tôi bắt đầu bằng cách so sánh vắn tắt một số 
đặc điểm nổi bật trong hai loại thiền định (chỉ) và thiền quán là 
hai loại thiền chúng tôi đã nói sơ qua. Tu tập thiền chỉ, cần có 
một khung cảnh hay môi trường xếp đặt thích hợp. Thí dụ, môi 
trường nên tương đối biệt lập và yên tịnh, có phần cách ly khỏi 
những sinh hoạt khác, và hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Thiền 
quán không cần những yêu cầu này, mặc dù trong những giai 


đoạn đầu thực hành, những điều kiện ấy có thể ích lợi. 


Tu tập thiền chỉ, hành giả chỉ sử dụng một đối tượng quán làm 
công cụ để đạt đến trạng thái nhất tâm, trong khi thiền quán sử 
dụng tất cả kinh nghiệm nào có thể dùng được làm nền tảng 


chính để phát triển chánh niệm và tuệ giác. Thiền quán có thể 


20 


dùng tất cả kinh nghiệm về thân, cảm xúc, và tâm lý để làm đối 
tượng quán, cũng có nghĩa rằng ta có thể thực hành loại thiền 
này trong tất cả mọi sinh hoạt và tình huống. Thiền chỉ không 
kham được loại phạm vi rộng rãi này. Cho nên, chúng tôi có thể 
khẳng định rằng thiền quán là một phương pháp rèn luyện tâm 
linh có thể được thực hành ở bất cứ lúc nào, nơi nào, và trong 
mọi hoàn cảnh. Thiền chỉ và thiền quán cũng khác nhau về mục 
đích tu học. Thiền chỉ liên hệ đến nhất tâm, tâm vắng lặng, sức 
mạnh tâm linh, và thần thông; trong khi thiền quán nhằm mục 
tiêu gia tăng sự tỉnh thức, sự nhận biết, trí tuệ, biết chân chánh, 


đức hạnh, tịnh hóa tâm, và chứng ngộ Niết-bàn. 


Một trong những kinh quan trọng nhất liên quan đến thiền 
quán là kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Sutta). Tất cả các truyền 
thống Phật giáo đều cho rằng kinh này chứa những lời dạy cổ 
điển về cách thực hành thiền quán. Trong phần mở đầu kinh, 
đức Phật khẳng định dứt khoát rằng phát triển chánh niệm y 
theo kinh Tứ Niệm Xứ là thiết lập con đường trực tiếp, con 


đường thanh tịnh bậc nhất, diệt khổ ưu,thành chánh trí,chứng 


41 


Niết-bàn. Kinh này là một trong số ít các kinh mà đức Phật xác 
quyết dứt khoát và rõ ràng như thế. 

Theo kinh Tứ Niệm Xứ, chánh niệm là chìa khóa để phát triển 
tuệ giác. Chánh niệm là chú tâm tỉnh giác trên bốn nhóm kinh 
nghiệm: thân, thọ, tâm, và pháp hay tâm cảnh (mental objects), 
tức đặc biệt nói đến các kinh nghiệm về tâm linh có thẩm xét 
đạo đức, hoặc các thiện pháp phát sinh và phát triển trong quá 
trình tu tập. Vì vậy, kinh được chia làm bốn phần chính, mỗi 
phần đề cập đến một thể loại kinh nghiệm riêng mà hành giả 


đều phải thực hành quán sát với chánh niệm. 


Phần đầu tiên của Tứ Niệm Xứ đề cập đến thân (kaya). Phần 
này bao gồm hơi thở, tư thế của thân, hoạt động của thân, 
phân tích các thành phần của thân, yếu tố vật chất tạo nên 
thân, và sự tàn hoại của thân. Những thứ này là những thực tại 
cuộc sống con người phải giáp mặt. Người thực tập thiền quán 
nên thực hành bằng cách liên tục chánh niệm về tất cả các kinh 
nghiệm này trên cơ thể. Thí dụ, vị ấy nên chăm chú để tâm vào 
hơi thở của mình, chú ý đến tính chất luôn thay đổi của hơi thở 


để thấy chúng dài hay ngắn, cạn hay sâu, tế hay thô, đều đặn 


42 


hay không, v. v... Mục tiêu là để huấn luyện tâm an trú trong 
hiện tại bằng cách hằng biết những gì hiện tại đang diễn tiến. 
Có thể áp dụng cùng một nguyên tắc như thế với các tư thế 
khác nhau của thân như đứng, đi, ngồi, hay nằm, cũng như 
những hoạt động khác của thân như ăn và uống, hay thậm chí 


những cử động của chân và tay. Đây là lời Phật dạy: 


“Này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo nên trọn vẹn chú tâm hơn nữa 
vào các hành động như bước tới hay bước lui, ngó tới hay ngó 
lui, cúi hay ngước, đắp y hay trì bát, ðn, uống, nhai hay nếm 
thức ăn, đúp ứng những nhu cầu tự nhiên của sự sống, ởi, 
đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, nín. Trong tất cả những hành động 


này, vị đó nên hoàn toàn tỉnh thức và chú tâm.” 


Phần thứ hai đề cập đến cảm thọ (vedana), gồm có ba loại: vui, 
khổ, và vô ký (không khổ không vui). Những cảm thọ này liên 
tục sanh khởi, cái này nối tiếp cái kia, và hành giả nên chú tâm 
tỉnh giác ngay khi chúng khởi lên, biết chúng là những hiện 


tượng duyên hợp sanh diệt tùy duyên, không có cái “tôi” hoặc 


“cảm thọ của tôi.” 


43 


Cảm thọ có lối lừa gạt kỳ lạ khiến chúng ta rơi vào tình trạng 
lầm tưởng có một cái tôi riêng rẽ. Do cảm thọ, người ta luôn 
mang ý niệm rằng bên trong mình có một tác nhân cảm nhận 
các thọ vui, thọ khổ, hoặc không khổ không vui. Tác nhân đó là 
người tiếp nhận các kinh nghiệm đủ loại, kể cả nghiệp quả. Đây 
gọi là linh hồn hay ngã. Theo đức Phật, cái tưởng sai lầm có một 
cái ngã phần lớn do cảm thọ của ta mà ra. Do đó, điều quan 
trọng là hành giả tự tu tập để có thể có được cái thấy như thị 
đối với các pháp, bằng cách chỉ đơn giản quan sát những cảm 
thọ của chính mình đúng theo thực tướng của chúng, là những 


hiện tượng tự nhiên sanh diệt tùy duyên. 


Một cách khác để quán thọ là phân tích chia chẻ cẩn thận bản 
tánh, nguồn gốc sanh khởi và biến diệt của các cảm thọ. Hành 
giả hết sức chú tâm tỉnh giác xem mình đang có những cảm thọ 
dễ chịu, khó chịu, hay không dễ chịu cũng không khó chịu. Hành 
giả biết rõ các cảm thọ của mình lúc ấy nhưng không dính mắc 


vào chúng. Đức Phật dạy: 


A4 


“Như vậy, thiền tăng sống quán thọ trên nội thọ, sống quán thọ 
trên ngoại thọ, sống quán thọ trên nội ngoại thọ. Vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các thọ, sống quán tónh biến diệt trên 
các thọ, sống quón túnh sanh diệt trên các thọ.Vjị ấy chỉ cần 
chánh niệm trong chừng mực vừa đủ để nhận biết một cách 
tỉnh giác các cảm thọ hiện tiền đang diễn biến. Vị ấy sống không 
vướng mắc và không chấp trước vào bất cứ thứ gì trên đời. 
Thiền tăng sống quán sát các cảm thọ là với phương cách như 


thế.” 


Phần kế trong kinh đề cập đến tâm. Nếu phương thức tu tập 
tâm linh này có phần nhằm mục đích phát triển khả năng nhận 
biết và kiểm soát tư tưởng của chính mình thì đây có lẽ là một 
trong những phương pháp hiệu quả nhất để thực hiện mục 
đích đó. Đến đây hành giả sống quán sát tâm ý mình, hằng chú 
tâm đến sự sanh khởi và biến diệt của chúng. Vị ấy cũng quán 
sát xem chúng sanh và diệt theo nhân duyên như thế nào. 
Hành giả nên liên tục chú tâm hoàn toàn vào những kinh 
nghiệm đang diễn biến ở giây phút hiện tại thôi, không phải ở 


quá khứ hay vị lai, và chỉ đơn giản nhận biết sự hiện hữu và bản 


“5 


chất của những hiện tượng tâm linh ấy. Không nên cố tình can 
thiệp đè nén niệm nào hay nuôi dưỡng, chứa chấp niệm khác. 
Nó là một tiến trình đơn giản nhận ra thật tướng của thực tại, 


một cái biết nguyên sơ của tâm thanh tịnh không vướng mắc. 


Kinh Tứ Niệm Xứ giải thích rất đầy đủ tỉ mỉ về kỹ thuật quan sát 
tâm và nhận ra các nhân duyên tác động nó ở giây phút hiện 


tiền. Xin trích một số ví dụ từ bản văn kinh: 


“Lúc này, thiền tăng tâm có tham, biết tâm có tham; tâm không 
tham, biết là tâm không tham; tâm có sân biết là tâm có sân; 
tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có sỉ biết là tâm có 
sỉ; tâm không si biết là tâm không si; tâm thâu nhiếp biết là tâm 
thâu nhiếp; tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; tâm quảng đại 
biết là tâm quảng đợi; tâm không quảng đại biết là tâm không 


quảng đại... 
Rõ ràng đoạn văn ngắn này cho thấy hành giả có thể tập tu 


thiền quán bằng cách chuyên chú chánh niệm trước các trạng 


thái tâm của chính mình. Nếu liên tục tu tập theo đúng phương 


%6 


pháp này, ta sẽ không những biết mình rõ hơn, mà rốt cuộc còn 
có thể thâm nhập thông suốt những tầng mức sâu xa nhất của ý 
thức mình. Như thế chúng ta học cách để biết gọi tên mỗi tâm 
sở của mình, và từ đó có thể bắt đầu hình thành một nỗ lực 
thật sự tự cải thiện mình và dứt bỏ những tâm xấu dở. Lối tu 
tập này không những có giá trị về phát triển tuệ giác, mà còn cụ 
thể góp phần hình thành sự an lạc và hài hòa cả bên trong mỗi 
cá nhân lẫn trong xã hội. Thí dụ, nếu ta hằng chú tâm nhận ra 
lòng tham, ái nhiễm, sân giận, hay tâm ưa gây hấn của mình 
ngay khi chúng vừa khởi lên trong tâm, rất có thể những tư 
tưởng hay hành động liên quan đến những tính tiêu cực ấy sẽ 
được nhận biết liền lập tức khi chúng vừa sanh khởi, và như thế 
ta sẽ làm chủ được chúng hoặc loại trừ chúng đi. Tương tự như 
đem những kẻ thù lâu nay vẫn lẩn lút núp kín phơi bày ra ánh 
sáng để bạn có thể tìm biện pháp xử lý chúng. Thật không có 


cách nào hay hơn để đối phó với chúng. 
Phần cuối của kinh Tứ Niệm Xứ nói về quán Pháp là hệ thống 


kinh nghiệm tâm linh có thẩm xét đạo đức. Nói một cách thực 


tế, phần này dạy hành giả y theo pháp Phật mà chánh niệm 


AT 


quán sát, cân nhắc và thẩm xét dòng chảy những diễn biến của 
thân, thọ và tâm của chính mình đang xảy ra ngay giây phút 
hiện tại. Bởi vì các kinh nghiệm tâm linh gọi là Pháp này chịu sự 
quán chiếu và thẩm xét của tâm, chúng được xem như là đối 
tượng tâm hay tâm cảnh (mental object). Sau đây là một vài 
loại Pháp được xếp vào phần này trong kinh Niệm Xứ: Ngũ cái, 
Ngũ uẩn, Lục nhập, Thất giác chi, và Tứ Thánh đế. Kinh còn đưa 


ra những lời giải thích chi tiết minh họa cho việc tu tập, thí dụ: 


“Này các Thầy, một Tỳ-kheo làm thế nào sống quán sát ngũ cúi 
khi chúng là tâm cảnh? Như thế này, Tỳ-kheo nội tâm có đi dục, 
biết nội tâm có ái dục. Khi nội tâm không ói dục, vị ấy biết nội 
tâm không úi dục. Vị ấy biết ái dục chưa sanh nay sanh khởi 
như thế nào. Vị ấy biết úi dục đã sanh nay biến diệt như thế 
nào. Vị ấy biết ái dục nay đã đoạn diệt, tương lai không sanh 


nữa như thế nào. Mỗi mỗi vị ấy đều biết rõ... ” 
Nói rộng ra, những phần tu tập có bao gồm ý nghĩa hụê quán 


liên quan tới đạo đức và chân lý đều nằm trong phạm vi của 


loại thiền quán này. Tuy nhiên, để cho chính xác hơn, mỗi thể 


“8 


loại tâm cảnh được đề cập trước đây không nên hiểu như là 
một đề tài chỉ để nghiên cứu ở trường học hay một đề mục để 
quán chiếu một cách thuần túy trừu tượng. Đúng hơn, chúng là 
những tâm pháp cụ thể mà hành giả phải chú tâm quán sát 
ngay lúc chúng đang được hành giả thật sự kinh nghiệm và 
nhận biết, ngay giây phút chúng sanh khởi và biến diệt. Bằng 
cách ấy, hành giả sẽ có thể hiểu được các Pháp không phải như 
những khái niệm trừu tượng, mà là kinh nghiệm cá nhân về 
một thực tế có thật đang xảy ra hiện tiền, đúng như bản chất 


của nó. 


Bốn Chỗ Hằng Quán Chiếu đức Phật miêu tả có thể được tu tập 
đồng thời, tùy theo mà quán sát chỗ nào trong bốn chỗ nổi bật 
hơn hay dễ nhận thấy hơn vào giây phút kinh nghiệm hiện tiền. 


Hiện tiền mới được tính kể, không phải quá khứ hay vị lai. 


Người sơ cơ có thể thấy rằng bắt đầu tu tập bằng chánh niệm 
trên thân, đặc biệt là trên hơi thở, sẽ dễ dàng hơn. Một khi đã 
thành thạo kỹ thuật cơ bản rồi thì việc “hằng sống quán sát” 


càng lúc càng trở nên dễ dàng tự nhiên hơn, tức là quán sát 


“9 


thân, thọ, tâm, và pháp một cách liên tục và tự nhiên không cần 
cố gắng, trong khi vẫn thi hành bổn phận và trách nhiệm hằng 


ngày của mình. 


950 


ĐỊNH TRONG THIÊN QUÁN 


Định trong thiền chỉ (samatha bhavana) mang tính chất và mục 
đích thế gian, trong khi ở thiền quán (vipassana), định hướng 
về mục tiêu là Niết-bàn giải thoát. Hơn nữa, định trong thiền 
quán giúp hành giả thấu suốt được ba tính chất của thực tại 
qua tất cả kinh nghiệm vị ấy áp dụng tu tập chánh niệm. Đây là 
những đặc tính chung của tất cả pháp hiện hữu, gồm vô 
thường, khổ, và vô ngã. Trên cơ sở ba pháp ấn của thực tại vạn 


pháp, định trong thiền quán cũng chia làm ba loại như sau: 


Định thứ nhất được gọi là Không tính định (sunnata samadhi), 
nghĩa là định tu tập trên nghĩa “không tự tánh”. Đây là loại định 
đặc biệt dựa trên cơ sở “anattalakkhana” hay tính chất vô ngã. 
Định này hỗ trợ và tương quan mật thiết với tuệ quán, là trí 
quán chiếu thấy được bản chất tương đối và không tự tánh của 
thực tại vạn hữu. Mục đích chủ yếu của tuệ quán này là đạt đến 
giải thoát nhờ thấu suốt được bản chất vô ngã của các pháp. 

Loại định thứ hai của thiền quán được gọi là Vô tướng định 


(animitta samadhi). “Animitta” nghĩa là vô tướng, một từ ngữ 


91 


chỉ sự tồn tại nhất thời, ngắn ngủi. Định này hỗ trợ tuệ quán 
nhằm quán sát tính chất vô thường của vạn hữu 
(aniccalakkhana), cụ thể là các kinh nghiệm hiện tiền hành giả 
đang chánh niệm quán sát trong khi tu tập thiền quán. Qua 
đây, hành giả đạt giải thoát nhờ thấy được thực tướng của các 


pháp là vô thường, hằng biến đổi. 


Loại định thứ ba của thiền quán gọi là Vô nguyện định 
(appanihita samadhi), loại định tu tập trên nghĩa bất như ý 
(khổ) của các pháp. Từ “appanihita” có nghĩa là “vô nguyện”. 
Định này hỗ trợ cho tuệ quán, khi hành giả hướng sự quán sát 
trong chánh niệm của mình đến khía cạnh bất như ý của thực 
tại các pháp vị ấy đang kinh nghiệm hiện tiền trên Bốn Chỗ 
Quán Chiếu đề cập trong kinh Tứ Niệm Xứ, để thấu suốt được 
thực tướng các pháp. Quán sát như thế giúp hành giả trừ được 


ái dục và đắm nhiễm, đưa đến giác ngộ Niết-bàn. 
Nói đúng ra, ba pháp ấn chỉ là những khía cạnh khác nhau của 


cùng một thực tại. Đức Phật thường nhắc nhở, “Điều gì vô 


thường đều bất như ý (khổ); điều gì bất như ý đều vô ngã.” Do 


92 


đó, hành giả tu tập thiền quán nên chọn tính chất nào phù hợp 
tính khí mình nhất để tập trung tu tập mới thu được kết quả tốt 
hơn. Thí dụ, người nặng về ham muốn dục lạc tu chánh niệm 
quán sát tính chất bất như ý của các pháp sẽ được lợi lạc lớn. 
Đây sẽ là phương thuốc trực tiếp giải độc cho căn bệnh ấy, giúp 


hành giả tiến bước thuận lợi trên con đường tu tập tâm linh. 


Viên Thể. - Thuần Phong 
dịch 


93 


MỤC LỤC 


e_ Thiền phật giáo 

e_ Các loại thiền 

e© _ Sự phổ biến của thiền phật giáo ở Tây phương. 
e Mục đích thực tiễn của thiền phật giáo 

e So sánh thiền chỉ (samatha) và thiền quán (vipassana) 
e_ Thiền có ích kỷ không? 

e Thiền có phải là một sự trốn tránh không? 

e _ Tu thiên có thành điên không? 

e_ Phương pháp thiền 

e Những mức độ định khác nhau 

e _ Những lợi ích cao hơn của định 

e Thực hành thiền quán 


e _ Định trong thiền quán 


S4 


ebook | www.vienchieu.org 


95 


